





5 - Thải trừ 
Mục tiêu: 
1. Tb các cơ chế thải trừ thuốc qua thận, phân tích các yêu tố ảnh hưởng đến thải trừ thuốc qua thận. 
2. Tb các cơ chế thải trừ thuốc qua mật, ý nghĩa của chu trình gan ruột với tác dụng của thuốc. 


3. Tb khái niệm, công thức tính, ý nghĩa: CI, hệ số chiết tách ở gan, thời gian bán thải. 


Đại cương 
- Bài xuất là khái niệm để chỉ tình trạng bắt hoạt thuốc rồi thải ra ngoài, được chia thành 2 giai đoạn: 


+ Chuyên hóa: Là qt biến đối chất mẹ thành sản phẩm không còn hoạt tính. Chất chuyên hóa thường 
không còn tác dụng dược lý nhưng vẫn còn trong cơ thể. 


+ Thải trừ: Là qt thải loại hắn thuốc ra ngoài cơ thể. Bắt đầu từ ngay khi thuốc xâm nhập vào cơ thể. 


- Thuốc có thể được thải trừ nguyên dạng hoặc dưới dạng đã chuyền hóa và trong quá trình thải trừ 
vẫn có thê gây ra t/d được lý hoặc gây độc đối với nơi thải trừ. Vd: natri benzoat thải trừ qua dịch phê 
quản gây long đờm, dạng acetyl hóa của các sulfamid gây tôn thương ông thận. 


- Các con đường thải trừ thuốc: Da, mồ hôi, thận, tiêu hóa, hô hấp, sữa mẹ... 
+ Chất phân cực > Thải trừ qua thận. 

+ Chất phân tử lượng lớn ~ Thải trừ qua mật. 

+ Chất khí, chất lỏng bay hơi > Thải trừ qua phê nang. 


- 1 thuốc có thể được thải trừ bởi nhiều đường khác nhau, nhưng mỗi thuốc đều có đường thải trừ chủ 
yêu của mình tùy thuộc vào câu trúc hóa học, tính chât lý hóa của thuôc, dạng bào chê, đường dùng. 


L Quá trình thải trừ 
1. Thải trừ thuốc qua thận 
- Là con đường thải trừ quan trọng nhất (90% thuốc được thải trừ qua đường này). 


- Thông thường, phần không liên kết với protein huyết tương của các chất tan/nước được thải trừ qua 
thận theo cơ chê: 


+ Lọc qua cầu thận: cơ chế thải trừ chủ yêu 
+ Bài tiết qua ống thận 
+ Tái hấp thu ở ống thận 


=> Thải trừ qua thận = Lọc cầu thận + Bài tiết ở ống thận — Tái hấp thu ống thận 


1/5 














1.1. Lọc ở cầu thận 

- Điều kiện thuốc lọc qua cầu thận: 

+ KTPT nhỏ, không tích điện. 

+ Thuốc ở dạng tự do không liên kết với protein huyết tương. 
- Yếu tố ảnh hướng: 


+ Dược chất: KTPT nhỏ, không tích điện; cấu trúc 3 chiều của phân tử thuốc nhỏ, ở dạng tự do không 
liên kêt với protem. 


+ Chức năng thận: Tốc độ lọc cầu thận (GFR) > Phụ thuộc mức độ lọc cầu thận: 

- Đánh giá mức độ lọc cầu thận — sử dụng độ thanh thải creatinin do creatinin: 

+ Được giáng hóa chủ yêu ở cơ, không bị chuyên hóa ở gan 

+ Lọc hoàn toàn ở thận, không Ik với protein, không được bài tiết, không được tái hấp thu ống thận. 


=> Creatinin thải trừ chủ yêu qua lọc cầu thận => Có thể sử dụng độ thanh thải creatinin đề đánh giá 
chức năng lọc câu thận. 


+ Công thức tính độ thanh thải creatinn: 


+ Độ thanh thải creatinin bình thường 120 ml/min. 
- Các thuốc thải trừ nhiều bằng cơ chế lọc/cầu thận: digoxin, procainamid, thuốc lợi tiểu, KS aminosid 
1.2. Bài tiết ở ống thận 


- Thuốc không qua được màng lọc cầu thận > Bài tiết ở ống lượn gần theo cơ chế vận chuyền tích 
cực. Chât mang được chia thành 2 loại: I loại v/c các chât có bản chât là acid yêu, 1 loại v/c các chât 
có bản chât là base yêu. 


- Hệ vận chuyển này có tính đặc hiệu thấp nên khi dùng 2 thuốc có cấu trúc tương tự thì cạnh tranh 
có thê xảy ra. Vd: Cạnh tranh giữa probenecid với penicillin G (hoặc amoxicillin) Giảm thải trừ 
của penicillin G (amox). 


- Ở trẻ sơ sinh và trẻ đẻ non, hệ vận chuyển này chưa hoàn thiện. 
1.3. Tái hấp thu ở ống thận: Thuốc từ dịch lọc, tái hấp thu lại máu. 
- Cơ chế tái hấp thu: 

+ Vận chuyền tích cực. 

+ Khuếch tán thụ động: phụ thuộc: 


e Đặc tính của thuốc: kích thước phân tử, hệ số phân bố dầu/nước, mức độ ion hóa (vai trò của 
pKa dược chất và pH nước tiểu). 

e- Diện tích và thời gian tiếp xúc. 

e _ Chênh lệch nồng độ thuốc 2 bên màng. 


2/5 














- Ứng dụng: Trong ngộ độc thuốc cần giảm tái hấp thu bằng cách thay đổi pH nước tiểu đề tăng dạng 
ion hóa của thuốc trong lòng ống thận - Giảm lượng tái hấp thu > Tăng thải trừ. Vd: 


+ Giải độc phenobarbital (acid yếu) bằng cách kiềm hóa nước tiêu bằng NaHCO2a vì: NaHCOa kiềm 
hóa nước tiểu Tăng dạng ion hóa... 


+ Giải độc strychnin (base yêu) bằng NHaCI. 
1.4. Ứng dụng lâm sàng của thải trừ thuốc qua thận 
- Thời gian và cường độ td của nhiều thuốc ảnh hưởng bởi chức năng thận => Ð/g chức năng thận. 


- Thuốc không được thải trừ qua thận (gan...) nhưng chất chuyền hóa có độc tính và được thải trừ 
qua thận thì cân quan tâm chức năng thận. Vd: Allopurinol (điều trị gout) thải trừ chủ yêu qua gan 
được chuyên hóa thành oxypurinol có độc tính và được thải trừ qua thận. 


- Hiệu chỉnh liều trong suy thận: Đánh giá chức năng thận bằng C Ïcreatinin 
+ Giảm liều 

+ Giãn cách thời gian đưa thu: T1/2 

+ Phối hợp 2 cách trên 

2. Thải trừ qua mật 


- Thuôc được vận chuyên từ gan vào mật theo cơ chê vận chuyên tích cực dưới dạng nguyên vẹn hoặc 
dân chât chuyên hóa. 


- Đặc điểm của thuốc/dẫn chất chuyên hóa đào thải qua mật: 

+ KLPT lớn 

+ Các chất liên hợp với glucuronic 

+ Là cơ chất của hệ vận chuyền tích cực: Pgp... 

- Chu kỳ gan - ruột: bảo quản các chất nội sinh (acid mật, vit D, acid folic, estrogen). 


liên hợp 


Thuốc được hấp thu vào máu ——> Gan Bài tiết qua mật 





enzym ruột, VK chí 


Tá tràng 
thủy phân dạng liên hợp 
đề tái hâp thu | Phân 
Ra ngoài 


- Các thuốc có chu kì gan-ruột: Clopromazin, cloramphenmicol, indomethacin, morphin, digitoxin... 
- Ý nghĩa của chu kì gan - ruột: 


+ Thuốc có chu kỳ gan — ruột >> Thời gian tồn lưu dài hơn > Kéo dài tác dụng > Giảm được liều 
hoặc kéo dài được thời gian đưa thuộc. 


+ Điều trị ngộ độc các thuốc trên bằng cách ức chế chu kỳ gan ruột. Vd: sử dụng nhựa sắn acid mật 
+ Thận trọng: trẻ sơ sinh, người già do bài xuất qua mật giảm 


3/5 














H. Thông số dược động học đặc trưng của quá trính thải trừ 
1. Độ thanh thải (Clearance — Cl) 
1.1. Độ thanh thải toàn phần 


- Độ thanh lọc, hệ số thanh thải CI của cơ thê đối với một thuốc là thể tích dịch cơ thể (có chưa thuốc) 
được loại bỏ hoàn toàn thuôc đó trong một đơn vị thời g1an (ml/phút, L/⁄g1ò) 


- Độ thanh thải là thông số kết nói tốc độ thải trừ với nồng độ của thuốc. 


- Độ thanh thải toàn phần = thê tích máu hay huyết tương được loại bỏ hoàn toàn hoạt chất đó trong 
một đơn vị thời gian (ml/phút, L⁄g1ò) 


- Ý nghĩa: 
+ Tính tốc độ thải trừ thuốc ra khỏi cơ thể: V = CI x Cp 
+ Tính nồng độ thuốc ở trạng thải ồn định (Css) khi biết tốc độ truyền tĩnh mạch liên tục Ko 
1.2. Độ thanh thải cơ quan 
Clr = ClR + ClH + Clcơ quan khác x ClR + CÌH 


- Độ thanh thải cơ quan: Là thê tích máu/huyết tương cơ quan loại bỏ hoàn toàn chất đó trong một 
đơn vị thời g1an. 


- Công thức: Cl =Q*E 

Q: Lưu lượng máu qua cơ quan thải trừ. 

E: Hệ số chiết tách (tỉ lệ thuốc được thải trừ bởi cơ quan khi thuốc đi qua cơ quan đó). 
a. Độ thanh thải của thận: 
- Độ thanh thải thận: Clạ = Chọc + Cluài xuất — Cái háp thu 

Cl. = 120 ml/phút 

+ Clạ > Cl¿y => Thuốc được lọc ở cầu thận và bài tiết ở ống thận 
+ Clạ < Cle => Thuốc được lọc ở cầu thận và tái hấp thu ở ống thận 
+ Clạ = Cl¿; => Thuốc được lọc ở cầu thận hoặc lọc ở cầu thận, bài xuất = tái hấp thu ở ống thận 
- Thanh thải lọc ở cầu thận (Chạc) 
+ Tốc độ lọc cầu thận (GER) = 120m1/phút 


+ Chỉ có dạng tự do của thuốc trong huyết tương mới được lọc 


+ Mối tương quan giữa tỷ lệ thuốc dạng tự do và Clạ: Tỉ lệ thuận. 


+ Thanh thải thận (Cla) tỷ lệ thuận với thanh thải creatinin bệnh nhân (Cl.;) => Có thể dùng Cl.; dự 
đoán Clạ của 1 số thuốc. 


4/5 














b. Độ thanh thải gan (Cl;an do: khả năng chuyển hóa, đào thải qua mật quyết định khó xác định) 


- Độ thanh thải của một thuốc của gan = Thẻ tích máu/huyết tương trong cơ quan loại bỏ hoàn toàn 
chât đó trong một đơn vị thời gian (ml/phút) 


- Hệ số chiết tách gan (En) biến thiên từ 0-1 và ý nghĩa. 
+ En > 0,7 => Quá trình thải trừ rất có hiệu quả, Clzan gần tương đương với lưu lượng máu qua gan: 


e_ Thanh thải gan chủ yêu phụ thuộc lượng máu qua gan => Thay đổi lưu lượng máu qua gan 
Thay đổi thanh thải gan. 

e - Không nhạy cảm với hiện tượng cảm ứng/ức chế enzym và tỷ lệ lk protein huyết tương. Đường 
uống có thể bị ảnh hưởng, đường tiêm tĩnh mạch không bị ảnh hưởng. 


+ En < 0,3 => Quá trình thải trừ qua gan kém hiệu quả, Cl;an thấp hơn nhiều lưu lượng máu qua gan 


e_ Thanh thải gan chủ yếu phụ thuộc vào nồng độ thuốc ở dạng tự do => Thay đổi nồng độ thuốc 
ở dạng tự do ~> Thay đổi thanh thải gan. 
e _ Nhạy cảm với hiện tương cảm ứng/ức chế enzym. Đường uống và tiêm TM bị ảnh hưởng. 


+ Mối liên hệ giữa En và sinh khả dụng của thuốc: 
F=(l —F”). (1- EH) 
F: tỉ lệ thuốc bị mắt khi hấp thu tại ruột 
Eu: hệ số chiết tách gan. 
4. Thời gian bán thải 


- Là thời gian cần thiết để nồng độ thuốc trong huyết tương giảm đi còn một nửa. 


- Ý nghĩa của thời gian bán thải: 
+ Xác định thời gian cần thiết để thuốc đạt nồng độ ôn định và thải trừ ra khỏi cơ thể 


e©_ Sau 3 T1/2: Thuốc đạt nồng độ ôn định 90%, sau 5 T1/2 thuốc đạt nồng độ ôn định 99%, 
e©_ Sau 5 T1/2: Thuốc thải trừ 00%, sau 7 T1/2: Thuốc thải trừ 99% 


+ Xác định nhịp đưa thuốc: 


e _ Nồng độ thuốc trung bình ở trạng thái ôn định nằm trong khoảng điều trị 
e_ Tỷ lệ Cmax/Cmin thuốc thích hợp. 


- T1/2 không ảnh hưởng đến thời gian dùng thuốc nếu cơ chế tác dụng là ức chế không hồi phục 
(omeprazon: ức chế bơm profon). 


5/5 








